Ghế Lưới Văn Phòng: Sự Kết Hợp Hoàn Hảo 
Giữa Thiết Kế Hiện Đại và Tiện Ích Vượt Trội 


Ghế lưới văn phòng đang ngày càng trở thành sự lựa chọn ưu tiên cho các công ty, nhờ 
vẻ ngoài tinh tế và những tiện ích vượt trội mà chúng mang lại. 


Ghế Lưới Văn Phòng Là Gì? 


Ghế lưới văn phòng nỗi bật với phần lưng ghế làm từ chất liệu lưới cao cấp, kết hợp cùng 
khung chân, mặt ngồi và tay vịn, tạo nên sự hài hòa và thoải mái. Tại Hoàng Phát, ghế lưới 
được chế tạo từ khung thép mạ crom, mang lại sự bền bỉ và thoải mái cho người dùng. Chất 
liệu lưới thông thoáng giúp tránh tình trạng giữ nhiệt, mang lại sự dễ chịu trong suốt quá 
trình làm việc. 


NỘI THẤT 
I# HOANG PHAT 


Các Loại Ghế Lưới Văn Phòng Tại Hoàng Phát 
Ghế Lưới Xoay Văn Phòng 


Được trang bị chân xoay linh hoạt với 5 bánh xe, ghế lưới xoay là lựa chọn lý tưởng cho văn 
phòng. Tựa lưng bằng lưới mang lại vẻ đẹp thanh lịch và sự thông thoáng. 


Ghế Lưới Chân Quỳ 


Với khung kim loại chắc chắn và tựa lưng bọc lưới, ghế lưới chân quỳ tạo nên sự sang 
trọng và ỗn định cho không gian làm việc. 


Ghế Lưới Chân Tĩnh 


Thiết kế đơn giản và nhỏ gọn, phù hợp cho nhiều loại văn phòng và phòng họp, mang đến 
sự nghiêm túc và yên tĩnh. 


Ghế Lưới Ngả Lưng 


Ghế này cho phép người dùng ngả lưng đề thư giãn, lý tưởng cho việc nghỉ ngơi sau những 
giờ làm việc căng thẳng. 


Ghế Lưới Có Tựa Đầu 


Với tựa đầu hỗ trợ vùng cổ và vai, ghế này giúp giảm thiểu đau mỏi và đem lại sự thoải mái 
tối đa khi làm việc. 


Ghế Lưới Không Tay Vịn 
Thiết kế hiện đại, gọn nhẹ và giá cả hợp lý, phù hợp cho các không gian làm việc mở. 
Ghế Xếp Lưới 


Khả năng xếp gọn giúp tiết kiệm không gian, là lựa chọn lý tưởng cho các văn phòng hiện 
đại. 


Ghế Lưới Hoàng Phát Không Xoay 
Phù hợp cho các không gian cố định như phòng họp với thiết kế chân tĩnh chắc chắn. 
Ghế Lưới Văn Phòng Bọc Đệm 


Ghế có mặt ngồi bọc đệm êm ái từ chất liệu giả da, vải, hoặc nỉ, đảm bảo sự thoải mái trong 
suốt quá trình sử dụng. 


Tại Sao Nên Chọn Ghế Lưới Văn Phòng? 


e_ Chất Liệu Đa Dạng: Sử dụng vải lưới, nhựa lưới và lưới kim loại, giúp không khí lưu 
thông, giảm cảm giác nóng bức và bí bách. 

e _ Màu Sắc Phong Phú: Nhiều lựa chọn màu sắc cho phép ghế lưới dễ dàng hòa hợp 
với mọi phong cách văn phòng. 

e_ Kiểu Dáng Đa Dạng: Từ chân quỳ đến chân xoay, lưng cao đến lưng thấp, ghé lưới 
có nhiều kiểu dáng đáp ứng mọi nhu cầu. 

e_ An Toàn Cho Sức Khỏe: Chất liệu lưới đàn hồi tốt hỗ trợ nâng đỡ cơ thể, giảm đau 
và hạn chế nhức mỏi cổ, vai, gáy và lưng. 


Báo Giá Ghế Lưới Văn Phòng Hoàng Phát 
Giá của ghe luoi van phong tại Hoàng Phát thay đổi tùy theo chất liệu, kiểu dáng và kích 


thước, với cam kết giá cạnh tranh và nhiều ưu đãi hấp dẫn. Để biết chỉ tiết, vui lòng liên hệ 
hotline: 0916 032 039. 


Mua Ghê Lưới Văn Phòng Ơ Đâu? 
Để sở hữu ghế lưới văn phòng chất lượng, Hoàng Phát là sự lựa chọn đáng tin cậy. Địa chỉ 


tại số 55 Bạch Đẳng, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Liên hệ qua email: 
noithathoangphat.vn@)gmail.com hoặc truy cập website: noithathoangphat.vn. 


